Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên ý định khởi nghiệp của sinh vi... 


lof7 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Jư báo 


Economy & Forecast Revisw ®) nn Ïỉ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ACH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 
của sinh viên các năm cuối ngành Quản trị kinh doanh 
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

16:32 | 23/08/2024 


[Hi:Ï Khởi nghiệp là một vấn đề đang được Nhà nước và xã hội quan tâm, được xem như là một giải pháp cơ bản để 
giải quyết các vấn đề, như: cải thiện kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp... 


ThS. Tạ Thanh Điệp 
Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 
TS. Bùi Văn Danh 
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 
Tóm tắt 


Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến Ý định khởi nghiệp của sinh viên các 
năm cuối ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 
7 nhân tố ảnh hưởng, bao gồm: (1) Cảm nhận về tính khả thi khởi nghiệp; (2) Chuẩn mực chủ quan/Ý kiến người xung quanh; 
(3) Nguồn vốn/Tài chính; (4) Chính sách chính phủ - địa phương; (5) Cảm nhận về sự khát khao khởi nghiệp; (6) Đặc điểm cá 
nhân; (7) Môi trường giáo dục đại học. Trong đó, nhân tố Cảm nhận về tính khả thi khởi nghiệp có tác động mạnh nhất đến Ý 
định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối ngành QTKD Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. 


Từ khóa: ý định khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, sinh viên, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 
Summary 


This article uses quantitative research methods to determine factors affecting the Entrepreneurial Intention of final-year 
students of Business Administration at the Industrial University of Ho Chi Minh City. The research results show that there 
are 7 influencing factors, including: (1) Perception of entrepreneurial feasibility; (2) Subjective standards/Opinions of others; 
(3) CapitalZFinance; (4) Government - local policies; (5) Perception of entrepreneurial desire; (6) Personal characteristics; (7) 
University education environment. The factor Perception of entrepreneurial feasibility has the strongest impact on the final- 
year students of Business Admiinistrations Entrepreneurial Intention at the Industrial University of Ho Chi Minh City. 


Keywords: entrepreneurial intention, business start-up, students, Industrial University of Ho Chi Minh City 
GIỚI THIỆU 


Khởi nghiệp là một vấn đề đang được Nhà nước và xã hội quan tâm, được xem như là một giải pháp cơ bản để giải quyết 
các vấn đề, như: cải thiện kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao mức sống người dân, giảm đói nghèo. Đối với một nền 
kinh tế đang gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản thua lỗ, việc sa thải, giảm bớt lao động của các doanh nghiệp là vấn 
đề gây trở ngại cho một số người đang tìm việc. Trong khi đó, số lượng sinh viên ngành QTKD tốt nghiệp hằng năm đang 
cần việc làm ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, nhu cầu khởi nghiệp của sinh viên ra trường, tự tạo việc làm cho chính 
mình và cho người khác là điều cấp bách hơn bao giờ hết. Xuất phát từ lý do đó, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu các 
nhân tố ảnh hưởng đến Ý định khởi nghiệp của sinh viên các năm cuối ngành QTKD Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí 
Minh và đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm khơi dậy ý định khởi nghiệp của sinh viên. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 


Lý thuyết dự định của Ajzen (1991): Lý thuyết dự định cho rằng, hành vi của con người là kết quả của dự định thực hiện hành 
vi và kiểm soát của họ. Dự định thực hiện hành vi chịu tác động của 3 nhân tố: (1) Thái độ của cá nhân đối với hành vi; (2) Ý 
kiến người xung quanh; và (3) Cảm nhận về khả năng kiểm soát hành vi. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29576 


8/23/2024. 4:48 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên ý định khởi nghiệp của sinh vi... 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29576 


Lý thuyết sự kiện khởi sự kinh doanh của Shapero và Sokol (1982): Shapero và Sokol (1982) cho rằng, việc thành lập doanh 
nghiệp mới là một sự kiện bị tác động bởi những thay đổi trong đời sống của con người. 


Nghiên cứu của Bùi Huỳnh Tuấn Duy và cộng sự (2011) cho thấy, tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên Trường Đại 
học Bách khoa có thể được giải thích bởi 7 nhân tố gồm: Nhu cầu thành đạt; Nhu cầu tự chủ; Định hướng xã hội; Sự tự tin; 
Khả năng am hiểu thị trường; Khả năng sáng tạo và Khả năng thích ứng. 


Theo Nguyễn Doãn Chí Luân (2012), các nhân tố bên trong chủ thể, như: Cảm nhận sự khát khao, Cảm nhận tính khả thi và 
các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài như: Chuẩn mực xã hội, Môi trường giáo dục đại học, Điều kiện thị trường và tài 
chính tác động đến Ý định khởi nghiệp của của sinh viên đại học khối ngành kinh tế ở các trường đại học tại TP. Hồ Chí 


Minh. 


Nghiên cứu của Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015) về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của 
sinh viên kinh tế đã tốt nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố tác động đến Ý định khởi 
sự doanh nghiệp lần lượt là: (1) Động lực trở thành doanh nhân; (2) Nền tảng gia đình; (3) Chính sách chính phủ và địa 
phương; (4) Tố chất doanh nhân; (5) Khả năng tài chính; (6) Đặc điểm cá nhân. 


Mô hình nghiên cứu đề xuất 


Dựa trên các nghiên cứu có liên quan, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như Hình. 


Hình: Mô hình nghiên cứu đề xuất 


Cảm nhận về sự khao khát . ˆ 
khởi nghiệp vn 
Cảm nhận về tính khát _ — X 
khởi nghiệp HŒ— _. 
Quy chuẩn chủquauÝ — + — W ve 1 
kiên người xung quanh TH ]—. K Y định khởi 
_ Xcoeoš XE. - nghiệp của sinh 
Môi trường giáodụcđA TT" viên năin Cuồi | 
học thÓ) —_ ——*'  ngànhQTKD 
= x....c. - 
| Chính sách — F .- 
chính phủ-địaphươg šŒ“)  “ 
Nguôn vôn/Tài chính Tí Œœ) % ... 
| Đặc điểm cá nhân | Si Œ) 


Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất 


Các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như sau: 


H 
QIKD. 


H 
QIKD. 


O T 


uối ngành QTKD. 


2of7 


: Cảm nhận về sự khao khát khởi nghiệp có tác động cùng chiều với Ý định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối ngành 


2: Cảm nhận về tính khả thi khởi nghiệp có tác động cùng chiều với Ý định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối ngành 


3: Quy chuẩn chủ quan/Ý kiến của người xung quanh có tác động cùng chiều với Ý định khởi nghiệp của sinh viên năm 


H4: Môi trường giáo dục đại học có tác động cùng chiều với Ý định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối ngành QTKD. 


H5: Chính sách chính phủ - địa phương có tác động cùng chiều với Ý định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối ngành QTKD. 


8/23/2024, 4:48 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên ý định khởi nghiệp của sinh vi... 


3of7 


H6: Nguồn vốn/Tài chính có tác động cùng chiều với Ý định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối ngành QTKD. 
H7: Đặc điểm cá nhân có tác động cùng chiều với Ý định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối ngành QTKD. 
Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu định tính: Thu thập dữ liệu thứ cấp, thảo luận với chuyên gia để hình thành mô hình nghiên cứu và bảng câu hỏi 
sơ bộ. 


Nghiên cứu định lượng: Để có dữ liệu phân tích, nhóm tác giả thực hiện khảo sát. Điều tra định lượng chính thức được thực 
hiện bằng bảng hỏi chỉ tiết trên mẫu 350 sinh viên năm 4 của khoa QTKD Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, thu 
thập thông tin cần thiết cho nghiên cứu, các dữ liệu thu thập được dùng để đánh giá thang đo, kiểm định mô hình và các giả 
thuyết nghiên cứu. Kết quả thu về được 350 phiếu khảo sát hợp lệ. Dữ liệu khảo sát được mã hóa và đưa vào phần mềm 
SPSS để phân tích khảo sát sơ cấp được thu thập từ tháng 2 đến tháng 5/2023 (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân 
theo chuẩn quốc tề). 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Thống kê mô tả mẫu 


Giới tính: Trong tổng số 350 mẫu hợp lệ, có 114 sinh viên nam, chiếm 32.6%; 236 sinh viên nữ, chiếm 67.4%, gấp đôi số sinh 
viên nam. 


Làm thêm và không làm thêm: Dựa vào kết quả khảo sát, trong trong tổng số 350 sinh viên, có 293 người là đã từng đi làm 
thêm chiếm 83.7%, số còn lại 57 người là chưa từng đi làm thêm chiếm tỷ lệ 16.3%. Như vậy, hầu như đa phần sinh viên đều 
đã từng làm thêm. 


Nghề nghiệp chính của ba - mẹ: Kết quả khảo sát cho thấy, có đến 34.9% sinh viên trả lời nghề nghiệp chính của ba - mẹ là 
nông dân, chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp theo là nghề khác chiếm tỷ lệ 26.9%, công chức - viên chức (16.6%), kinh doanh 
(11.4%), cuối cùng là công nhân (10.3%). 


Kết quả phân tích Cronbanhs Alpha 


Kết quả phân tích (Bảng 1) cho thấy, tất các biến quan sát của thang đo biến phụ thuộc và biến độc lập đều được chấp 
nhận, ngoại trừ biến DDCN8 bị loại do không đủ độ tin cậy để thực hiện bước phân tích tiếp theo. 


Bảng 1: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo 


Biến quan | Trung bình thang đo nếu | Phương sai thang đo nếu | Tương quan biến | Hệ số Cronbachs Alpha nếu 
sát loại biến loại biến tổng loại biến 
Yếu tố cảm nhận sự khát khao (CNKK), Cronbachs Alpha = 0.765 
CNKKT 914 6.663 .485 .736 
CNKK2 913 6.180 .907 .Z06 
CNKK3 9.08 6.670 .468 ./41 
CNKK4 9.11 6.584 .496 2/SÑ5) 
CNKKS 9.10 6.455 .Ð16 .728 
CNKK6 9.10 6.577 .482 Ni, 


Cảm nhận tính khả thi khởi sự kinh doanh (CNKT), Cronbachs Alpha = 0.739 


CNKT1 0.82 3./64 .934 .679 
CNKT2 0.83 3.776 .964 .665 
CNKT3 0.37 3./23 .919 .691 
CNKT4 0.59 3.355 .928 .6087 


Ý kiến người xung quanh (YKXQ), Cronbachs Alpha = 0.829 


YKXO1 2.42 4.491 .633 ./94 
YKx92 236 4.402 19/29) ./96 
YKXoO3 2.43 4154 .674 .776 
YKXO4 2.46 4.031 .689 .69 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29576 


8/23/2024. 4:48 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên ý định khởi nghiệp của sinh vi... 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29576 


Chính sách chính phủ - địa phương (CS), Cronbachs Alpha = 0.726 


CS1 #.j8J5) 1.980 TOĐ) .629 
cS2 782 2.045 .541 .647 
653 ”.J7 1.959 .947 .640 
Môi trường giáo dục đại học (GDDH), Cronbachs Alpha = 0.746 
GDDH1 7.89 2.460 .984 648 
GDDH2 # y4 2.571 .520 .!22 
GDDH3 1.612 900) .615 .6TT 
Nguồn vốn/Tài chính (NVTC), Cronbachs Alpha = 0.823 
NVTC1 16.14 9612 .906 .794 
NVTC2 16.16 6.190 .947 .808 
NVTC3 16.19 9.892 .642 .780 
NVTC4 16.13 5.849 .65T .77 
NVTCS5 16.01 6.283 .659 .779 
Đặc điểm cá nhân (DDCN), Cronbachs Alpha = 0.735 
DDCN†1 22.43 1.810 .363 „2/2 
DDCN2 22.32 0.687 .5/5 .678 
DDCNS 02/7) 15518 „II9l5 ./87 
DDCN4 22.17 0.786 .o50 .683 
DDCNS 22.19 0.574 .o39 .683 
DDCN6 22.35 0.463 .96/ .677 
DDCNZ 22.24 0.785 .499 .693 
Ý định khởi sự kinh doanh (YDKS), Cronbachs Alpha = 0.725 
YDKS1 7.19 .784 .946 .637 
YDKS2 4.1 823 .Ð12 .677 
YDKS3 7⁄2) K/UAI .980 29/215) 


Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu 
Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 


Đối với nhân tố độc lập. Kết quả phân tích (Bảng 2, 3) cho thấy, có 7 nhân tố được rút ra với khả năng giải thích được 
58.177% biến thiên của dữ liệu. Hệ số KMO = 0.785 (> 0.5) và kiểm định Bartlett có giá trị Sig. = 0.000, Kết quả phân tích EFA 
cho thấy, có 7 nhân tố được trích ra tại Eigenvalue = 1.405 (đạt giá trị > 1). Tổng phương sai trích TVE (Total Variance 
Explained) ở dòng Component số 7 và cột Cumulative % có giá trị phương sai cộng dồn các nhân tố là 58.691% > 50% đáp 
ứng tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là 58.691% thay đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến quan sát. 


Bảng 2: Phân tích EFA cho biến độc lập 


Các thông số EFA lần đầu 
Chỉ số KMO 0.736 
Số nhân tố rút trích 7 nhân tố 
Hệ số Eigenvalues 1.405 
Giá trị Sig. kiểm định Bartlett 0.000 
Tổng phương sai trích 58.691% 
Số biến loại 3 biến quan sát 


4of7 8/23/2024. 4:48 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên ý định khởi nghiệp của sinh vi... 


Sof7 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29576 


Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu 


Bảng 3: Bảng ma trận nhân tố sau phân tích EFA 


Nhân tố btg Nhân tố Ký hiệu 
1 2 3 4 S 6 Lj 

CNKK2 .762 
CNKKS5 .685 
CNKK4 659 765 Cảm nhận sự khát khao F_CNKK 
CNKK1 .686 khởi nghiệp 
CNKK6 .691 
CNKK3 .647 
DDCN6 .782 
DDCNS .750 
DDCN4 .739 .787 Đặc điểm cá nhân F_DDCN 
DDCN7 .672 
DDCN2 .653 
YKXO4 .833 
YKxQ3 823 _ Chuẩn mực chủ quan/Ý F_VKXo 
YKXQ2 792 kiến người xung quanh 
YKXOI ./82 
NVTC3 .780 
NVTC4 .Z75 

./79|_ Nguồn vốn/Tài chính |F_NVTC 
NVTCI .739 
NVTC2 .721 
CNKT2 .790 
CNKT] -756 3a | Cám nhận về tính khả thí |„ - + 
CNKT4 .695 khởi nghiệp 
CNKT3 .679 
GDDHI1 .820 
GDDH3 815 nai 9) bế lội dục đại |_ sp 
GDDH2 763 | 
CS1 .801 
c2 782 726 Chính sách chính phủ - FE.CS 

địa phương 
CS3 .7 
Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu 

Đối với nhân tố phụ thuộc. Kết quả phân tích EFA cho thấy, có 1 nhân tố được trích ra tại Eigenvalue = 1.936 (đạt giá trị > 


1). Giá trị tổng phương sai trích TVE ở dòng Componert số 1 và cột Cumulative % có giá trị phương sai cộng dồn các nhân 
tố là 64.538% > 50% đáp ứng tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là 64.538% thay đổi của nhân tố được giải thích bởi các biến 
quan sát. Hay nói cách khác là nhân tố này lấy được 64.538% phương sai của 3 biến quan sát đo lường khái niệm Ý định 


khởi sự kinh doanh. 


Kết quả phân tích hồi quy 


Bảng 4: Kết quả phân tích hồi quy 


8/23/2024. 4:48 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên ý định khởi nghiệp của sinh vi... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/print_article&i=29576 


Hệ số hồi quy cài su Khoảng tin cậy Kiểm tra đa 
„ „. | quy chuẩn R x 
chưa chuẩn hóa : 95% cộng tuyến 
Mô hình hóa t Sig. 
B Sai ác Bẽta Giới “0n ". Độ chấp VIF 
chuẩn dưới trên nhận 
(Hằng số) | -.453 .197 -2302|  .022 -840 -.066 
F_CNKT „259 .025 .373| 10.348| .000 .206 .303 j339|| TI.1lZ0 
F_NVTC .213 .024 .320 8.835. .000 .166 .260 .847] 1.180 
F_DDCN 40)7 .025 .082 2/818 03 .008 .107 j399|| Tl.Í[Z0 
1 
F_YKXQ .201 .021 .323 9524| .000 .160 .243 .965| 1.036 
E_@S „Z7 0/22 .280 7952| .000 „65 .220 .892| 1.121 
F_GDDH .044 .020 .077 2228| .027 .005 .082 .929| 1.077 
F_CNKK .T100 .028 .119 3.563| .000 .045 .IISS .094| 1.007 


a. Biến phụ thuộc: F_YDKS 


Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu 


Kết quả phân tích hồi quy (Bảng 4) cho thấy, giá trị Sig. của 7 biến độc lập: CNKK, CNKT, DDCN, NVTGC, YKXQ, CS, GDDH đều 
< 0.05. Do đó, có thể nói rằng, 7 biến độc lập này đều có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc YDKS. Phương trình hồi quy chuẩn 
hóa được viết như sau: 


F_YDKS = 0.373 F_CNKT + + 0.323 F_YKXQ + 0.320 F_NVTC + 0.280 F_CS + 0.082 F_DDCN + 0.077 F_GDDH 
KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 nhân tố ảnh hưởng tới Ý định khởi nghiệp của sinh viên những năm cuối ngành QTKD 
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần là: (1) Cảm nhận về tính khả thi khởi 
nghiệp; (2) Chuẩn mực chủ quan/Ý kiến người xung quanh; (3) Nguồn vốn/Tài chính; (4) Chính sách chính phủ - địa phương; 
(5) Cảm nhận về sự khát khao khởi nghiệp; (6) Đặc điểm cá nhân; (7) Môi trường giáo dục đại học. 


Dựa trên kết quả nghiên cứu, cùng với tình hình thực tiễn, nhóm tác giả đưa ra gợi ý về một số hàm ý quản trị nhằm khơi dậy 
ý định khởi nghiệp của sinh viên năm cuối ngành QTKD Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh như sau. 


Thứ nhất, về Cảm nhận về tính khả thi khởi nghiệp: Trước sự cạnh tranh gay gắt về nguồn lực từ trong nước và quốc tế, 
sinh viên không chỉ biết đến kiến thức ngành nghề mình đang theo học, mà còn phải học hỏi thêm các kiến thức về các 
ngành nghề khác, nhận biết và nắm bắt cơ hội và những rủi ro tiềm ẩn từ thị trường, tăng cường lòng tự tin vào bản thân khi 
khởi nghiệp. 


Thứ hai, về Chuẩn mực chủ quan/Ý kiến người xung quanh: Bên cạnh việc lắng nghe ý kiến từ gia đình, bạn bè, người 
thân để tham khảo, sinh viên cũng cần phải có hiểu biết đúng đắn dựa trên kinh nghiệm và sự quan sát, tránh bị ảnh hưởng 
hoàn toàn bởi người xung quanh (Vuong và Nguyen, 2024). 


Thứ ba, về Nguồn vốn/Tài chính: Trường đại học nên thành lập một quỹ phục vụ cho mục đích nghiên cứu về kinh tế, kinh 
doanh... tìm kiếm các nguồn tài trợ là các doanh nghiệp; liên kết và thu hút các nguồn tài trợ chính từ các quỹ đầu tư (HSIF, 
quỹ đầu tư dài hạn Dragon Capital Group...). Bên cạnh đó, sinh viên có ý định khởi nghiệp có thể chủ động tìm kiếm các nhà 
đầu tư cho các kế hoạch của mình thông qua việc tham gia vào các cuộc thi khởi nghiệp. 


Thứ tư, về Chính sách chính phủ - địa phương: Thúc đẩy khởi nghiệp sinh viên đại học nói riêng là công việc của toàn xã 
hội, đặc biệt là các cơ quan nhà nước. Các hoạt động cần triển khai gồm: hoàn thiện khung thể chế chính sách, tổ chức các 
hoạt động khuyến khích khởi nghiệp, đa dạng hóa và tăng cường các hình thức giáo dục đào tạo và tích cực hỗ trợ tài chính 
cho các chương trình khởi nghiệp... 


Thứ năm, về Đặc điểm cá nhân: Sinh viên cần rèn luyện tính sáng tạo cho bản thân, tiếp cận và trải nghiệm các tính huống, 
vấn đề khó để kích thích sự sáng tạo và khả năng xử lý tình huống. 


Thứ sáu, về Cảm nhận sự khát khao khởi nghiệp: Sinh viên cần phải xác định rõ năng lực sở trường của mình, nuôi dưỡng 
khát khao cống hiến cho xã hội, tinh thần vượt khó và sự kiên trì hướng đến thành công. 


Thứ bảy, về Môi trường giáo dục đại học: Nhà trường cần cải cách chương trình dạy học theo hướng vận dụng và hội 
nhập, đầu tư các cơ sở vật chất như phòng thực hành dành cho sinh viên QTKD nhằm giúp sinh viên hiện thực hóa các ý 


6of7 8/23/2024. 4:48 PM 


Nghiên cứu các nhân tô ảnh hưởng đên ý định khởi nghiệp của sinh vi... 


7of7 


tưởng của mình thành sản phẩm thực tế. Nhà trường cần đổi mới nhận thức quan điểm và mục tiêu đào tạo, thường xuyên 
cập nhật tin tức về kinh doanh cho sinh viên trong các bải giảng, hội thảo, hội nghị. Đồng thời, thường xuyên tổ chức những 
hoạt động ngoại khóa định hướng về khởi nghiệp, giới thiệu các mô hình liên kết doanh nghiệp với sinh viên và truyền lửa 
cho các sinh viên nhằm khuyến khích sinh viên khởi nghiệp./. 


Tài liệu tham khảo 


1. Ajzen I. (1987), Attitudes, traits and actions: dispositional prediction of behavior in personality and social psychology, 
Advances in Experimental Social Psychology, 20, 1-63. 


2. Ajzen, I. (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. 


3. Bùi Huỳnh Tuấn Duy, Lê Thị Lin, Đào Thị Xuân Duyên và Nguyễn Thu Hiền (2011), Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố 
tính cách cá nhân lên tiềm năng khởi nghiệp của sinh viên, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ Đại học Quốc gia TP. 
Hồ Chí Minh, 4(3Q), 68-82. 


4. Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu khoa học marketing: ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính 
SEM, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 


5. Nguyễn Doãn Chí Luân (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học khối ngành Kinh tế tại 
TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Đại học Mở TP Hồ Chí Minh. 


6. Phan Anh Tú và Nguyễn Thanh Sơn (2015), Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên kinh tế 
đã tốt nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 40. 


7. Shapero, A., and Sokol, L. (1982), The Social Dimensions of Entrepreneurship., In ©.A. Kent, D.L. Sexton, & K.H. Vesper 
(Eds.), Encyclopedia of Entrepreneurship. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 72-90. 


8. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Further on informational quanta, interactions, and entropy under the granular view of 


value formation. 


Ngày nhận bài: 27/5/2024; Ngày phản biện: 22/7/2024; Ngày duyệt đăng: 25/8/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/nghien-cuu-cac-nhan-to-anh-huong-den-y-dinh-khoi-nghiep-cua-sinh-vien-cac-nam-cuoi- 
nganh-quan-tri-kinh-doanh-truong-dai-hoc-cong-nghiep-tp-ho-chi-minh-29576.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29576 


8/23/2024. 4:48 PM 


